Tötem sói - chiếc gương 
đạo si 

Châu Diên 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tôtem sói - chiếc gương đạo sĩ 


Châu Diên 
Tôtem sói - chiếc gương đạo sĩ 


Trong Hồng lâu mộng có chuyện cái gương một vị đạo sĩ 
tặng cho nhân vật Giả Tường. Anh ta đưa gương lên soi, và 
trong gương hiện lên cái cảnh anh ta mong được gặp. Rồi 
anh ta soi vào gương để thoả nỗi thèm khát cùng với những 
hình ảnh hiện trong đó. Và anh chết sau những lần soi 
gương lặp đi lặp lại. Đó là câu chuyện có ý nghĩa cao về tâm 
lý học, “tấm gương” là nơi phản chiếu bản thân ta, cho dù 
hình ảnh trong gương có khi như thể khác với ta, nhưng đó 
vẫn lại chính là ta. 

Kể từ thời của cái giấc mộng chốn lầu hồng đó, nhiều năm 
đã trôi qua. Bây giờ trong nền văn học của đất nước thâm 
thuý ấy lại mới xuất hiện một cuốn sách đủ sức làm nên một 
tấm gương đạo sĩ, mà hễ bạn đọc soi vào thì sẽ nhìn thấy... 
Nhìn thấy gì? Xin chưa dám nói! Sách nào vậy? Xin thưa, 
tiểu thuyết tôtem sói 


Tôtem sói tự “khai nhận” thuộc thể loại tiểu thuyết. Nhưng 
để hiểu được cuốn “tiểu thuyết” đó, ta cũng cần dứt bỏ cách 
hiểu thể loại tiểu thuyết cổ điển quen thuộc, phát triển từ 
một tình tiết hạt nhân, như một cái hạt giống, để từ đó mọc 


lên sum suê cành lá hoa trái, có trái ngon và trái rụng, có lá 
xanh và lá vàng, có lúc còn có cả lá vàng còn ở trên cây mà 
lá xanh đã rụng xuống nữa... 

Tiểu thuyết 7ôtem sói hoàn toàn không theo một bố cục tiểu 
thuyết kinh điển. Đây như thể là câu chuyện cố tình làm ra 
vẻ “biết đâu kể đó” của một nhân vật như thể là nhân vật 
chính - một thanh niên trí thức Bắc Kinh tên là Trần Trận, 
cùng các thanh niên trí thức khác đi về đất Nội Mông “lao 
động thực tế”. Về mục trường, mỗi thanh niên ấy được cắt 
cử làm một việc, người nuôi ngựa (“mã quan”), người chăn 
bò và cừu (“dương quan”). Mỗi người được cắt đặt đến ở “ba 
cùng” với một gia đình mục dân. 

Nhân vật Trần Trận sống trong thực tại của người dân Nội 
Mông, đã thành tâm yêu mến họ và tìm hiểu học hỏi quá 
khứ kỳ vĩ của dân tộc này. Anh được mục dân thương yêu, 
được “già làng” Pi-lich dạy bảo. Bài học nào, dù là của anh 
tự rút ra hoặc từ lời dạy của già làng, cũng đều xoay quanh 
sói. Mỗi tình tiết liên quan đến sói - từ cách sống đến cách 
chết của sói, từ cách chiến thắng đến cách thất trận của sói, 
từ cách ăn uống bú mớm thậm chí cho đến cách thải phân 
của sói - thảy đều là những cái cớ cho những suy ngẫm. 
Toàn bộ “tiểu thuyết” trở thành những ghi chép và suy ngẫm 
của Trần Trận về Sói và Người - một Trần Trận a/ter ego của 
tác giả - những người thật và việc thật chàng thanh niên trí 
thức Bắc Kinh chứng kiến ở mục trường dường như được tinh 
lọc trong con mắt tác giả, và những suy tư của Trần Trận 
chính là những lời lễ nói to lên của một tác giả gửi gắm đến 
các độc giả. 


Tôtem sói “lan man” nhang nhác kiểu “lan man” của Saint- 
Exupéry trong Cối người và Bay đêm. Nhưng các suy tư làm 
nên “tiểu thuyết” St-Ex bao giờ cũng mang những suy nghĩ 
cá nhân, những độc thoại đôi khi quá mô phạm của riêng 
tác giả. Ở Tôtem sói thì khác, các suy tư hiện lên qua những 
“cái cớ” là những người thật và việc thật, những cái cớ đó 
khi thì gợi lên suy tư của riêng Trần Trận, có khi lại mang suy 
tư của nhiều người trao đổi với nhau, và rất nhiều khi đó là 
những cuộc “đọ sức” về trí tuệ giữa nhân vật Bao Thuận 
Quý, một sĩ quan gốc nông dân được cử về lãnh đạo mục 
trường, với những mục dân Nội Mông. Các cuộc tranh luận 
được mô tả như đang xảy ra giữa các cá nhân với nhau thực 
chất lại là cuộc tranh luận đầy màu sắc triết học, thành 
những trang viết phê phán đầy hài hước và đau đớn. Đó là 
những suy tư đối với các chính sách tàn phá môi trường của 
tác giả Bộ Sách Đỏ - chính sách khai hoang bừa bãi, chính 
sách diệt chim sẻ, chính sách diệt sói, chính sách toàn dân 
làm gang thép, chính sách đại nhảy vọt, chính sách gió 
Đông thổi bạt gió Tây... Trong 7ôtem sói ta không thấy mô tả 
những cuộc đấu đá chính trị và những cuộc tù đầy chết 
người - các thanh niên trí thức về mục trường lao động cải 
tạo còn sống và làm việc đầy hứng khởi nữa - nhưng các 
cuộc đấu trí kia lại phơi bầy được tính chất vô lý của những 
chính sách được mô tả như là vô cùng hợp lý - bao giờ cũng 
sáng suốt - và được nhất tề tuân thủ, những chính sách đã 
biến thảo nguyên đang sống thân thiện cả ngàn đời với mục 
dân thành một “nền kinh tế” hổ lốn, nền kinh tế đem lại vài 
cái lợi tiểu nông trước mắt, song cái hại tầm cỡ quốc gia và 


nhân loại thì khôn lường. 

Chẳng hạn tâm tư với chỉ tiết thiên nga sau đây. 

Mục dân tìm được một bãi chăn thả mới, có cỏ xanh có hổ 
nước, có nguồn suối từ xa dẫn vào hồ, quanh hồ là những 
bãi hoa thược dược trắng và trên hồ là những đàn thiên nga 
cũng trắng tỉnh êm ả. Song cảnh đẹp trắn nõn đó bị che phủ 
bởi bóng đen ông Bao Thuận Quý ba ngày liền đi bắn sói 
trượt, nay trút đạn vào thiên nga. Một trí thức trẻ bạn của 
Trần Trận phải thốt lên những tâm tư bi quan và nổi loạn: 
“Cậu rất muốn nổ súng loạn xạ xua đàn thiên nga bay đi, 
bay khỏi thảo nguyên, bay khỏi Trung Quốc, tới quê hương 
của vở ba-lê “Hồ thiên nga” Ở đó có những người dân yêu 
quý thiên nga. Còn như cái đất nước mà chim sẻ sắp bị ăn 
sạch này, chỉ còn lại có cóc nhái này, làm gì có đất cho thiên 
nga dung thân?” (trang 242). 

Đây là tâm tư với chuyện sát sinh. 

Trần Trận sau một thời gian sống cùng già làng Pi-lich đã bắt 
đầu “yêu” sói và thích tìm hiểu về Sói. Bỗng xảy ra vụ đàn 
sói tiêu diệt cả một đàn dê vàng, chúng xua cả một đàn dê 
vàng xuống vực cho tuyết phủ để dành thịt ăn vào mùa 
đông và dự trữ cho mùa xuân năm sau. Mục dân đến vực 
đào tuyết lên để bắt dê vàng, trong đống tuyết đó còn có cả 
những con dê vàng chưa kịp chết. 

Trần Trận chậm rãi đến bên con dê. Trong con mắt cậu, nó 
đâu phải con dê, nó như một con nai cái, mắt nó đúng là 
mắt nai, rất đáng yêu. Trần Trận xoa đầu nó. Nó giương cặp 
mắt sợ hãi xin cậu tha mạng. Trần Trận vuốt ve con vật yếu 
đuối không nơi nương tựa, mà cảm thấy trong lòng bất 


nhẫn: sao mình không bảo vệ loài động vật ăn cỏ hiền lành 
xinh đẹp này mà lại đứng về phía bọn sói hiếu sát? Bọn sói 
thật đáng ghét, giết hại kẻ vô tội, coi sinh mạng như cỏ rác, 
đáng đem ra tùng xẻo... 

“Ông già giận đỏ mặt. Trần Trận câm bặt, biết là mình đã 
xúc phạm đến điều thiêng liêng nhất trong lòng ông già, xúc 
phạm linh vật của các dân tộc thảo nguyên. Nhưng đã lỡ 
miệng mất rồi. 

Ông già trừng mắt, nói như quát: Thế cỏ có phải sinh mạng 
không? Thảo nguyên có phải sinh mạng không? Cỏ và thảo 
nguyên là sinh mạng lớn, tất cả những thứ khác là sinh 
mạng nhỏ. Những con ăn cỏ đáng ghét hơn những con ăn 
thịt. Cậu thương lũ dê vàng, thế cậu có thương cỏ không? 
Dê có bốn chân, chạy rất nhanh. Nó mà chạy, sói rượt đứt 
hơi cũng không kịp. Dê khát thì ra sông uống nước, rét thì 
lên đầu dốc mà sưởi nắng. Còn cỏ thì sao? Cỏ tuy mạng lớn 
nhưng phận quá mỏng, quá khổ! Rễ thì nông, đất thì mỏng, 
sống trong đất, có chạy cũng không quá nửa thước, có bò 
cũng không quá ba phân, ai cũng có thể giẫm, có thể đạp, 
có thể ăn, có thể gặm, có thể hành hạ, một bãi nước đái 
ngựa cũng đủ chết cả một mảng! Cỏ mọc trên cát hoặc 
trong kẽ đá mới đáng thương làm sao, không nở được hoa, 
không gieo được hạt. Trên thảo nguyên, đáng thương nhất là 
cỏ. Người Mông Cổ thương yêu nhất, đắm đuối nhất là cỏ 
thảo nguyên. Nếu bảo là sát sinh, dê tàn sát cỏ còn dữ hơn 
máy cắt cỏ. Dê ăn trụi cỏ thì là gì nếu không phải là “sát 
sinh”, là sát hại sinh mạng lớn thảo nguyên? Trên thảo 
nguyên, sinh mạng lớn bị giết thì các sinh mạng nhỏ cũng 


chết sạch. Khi đã thành cái hoạ thì dê vàng đáng sợ hơn sói. 
Thảo nguyên có hoạ trắng, có hoạ đen, còn có hoạ (dê) 
vàng. Xảy ra hoạ dê vàng, có khác gì dê ăn thịt người!... ” 
(trang 41-42) 

Và đây là tâm tư xoay quanh chỉ tiết phân sói. 

Trần Trận giờ đã quen với sói. Cậu đã đi săn sói. Cậu phải 
tham gia cái “chiến dịch” ngông cuồng của Bao Thuận Quý 
dùng lửa đốt thảo nguyên vây bắt sói. Cậu phải đào ổ bắt 
sói mẹ sói con để thực hiện đường lối diệt sói từ gốc và để 
lấy lông da sói cung phụng cấp trên... Trần Trận còn bắt về 
nuôi thuần dưỡng hẳn một con sói con... Bây giờ mọi thứ gì 
liên quan đến Sói đều khiến cậu để bụng. Và hôm nay đây 
cậu nhặt được cục phân sói gần bãi chăn thả. Trần Trận 
nghiên cứu phân sói... 

Cậu bẻ cục phân làm đôi, thấy toàn lông dê vàng và lông 
cừu, không thấy xương, chỉ có vài chiếc răng chuột bé tí và 
chất canxi của xương dính bết vào nhau như vôi vữa. Sói 
nuốt vào bụng thịt cừu, thịt chuột, da cừu da chuột, xương 
cừu xương chuột, gân cừu gân chuột, tiêu hoá bằng hết gần 
như không còn chút gì, chỉ còn lại những thứ không thể tiêu 
hoá như lông và răng. Xem xét kỹ, ngay cả lông cũng là 
những sợi xenluylô ở lông thỏ, còn lông mịn cũng tiêu hoá 
hết. So với sói,tiêu hoá của chó kém xa, trong phân chó còn 
bã xương và vỏ ngô hạt chưa tiêu hoá hết. 

“Trần Trận càng xem càng sợ, sói đúng là công nhân vệ sinh 
trên thảo nguyên. Chúng xử lý gọn bò cừu ngựa, rái cá dê 
vàng, thỏ đồng chuột đồng, thậm chí thi thể người chết, qua 
răng miệng dạ dầy và ruột, chúng hấp thụ toàn bộ chất bổ 


dưỡng, cuối cùng chỉ còn thừa chút lông và răng, keo kiệt 
đến mức chẳng để chút nào cho lũ vi khuẩn. Thảo nguyên 
hàng vạn năm nay luôn sạch sẽ, đó là công của sói! 

Gió nhẹ, những bông cúc đung đưa. Trần Trận dùng tay vê 
cục phân, lông cừu phân giải trong nước cường toan của dạ 
dày sói, qua chắt lọc của ruột non sói, đã biến thành một 
chất mịn, nhẹ hơn xương hoả thiêu. Nhẹ như bụi, lọt qua kẽ 
tay rơi xuống biến thành đất, trở thành một phần của đồng 
cỏ, chút tàn dư cuối cùng cũng không bị lãng phí. Sói đã trả 
lại cho thảo nguyên chút tàn dư cuối cùng của thảo nguyên. 
Trần Trận rơi vào trầm tư. Ngàn vạn năm nay, người thảo 
nguyên và sói thảo nguyên du mục và săn bắt, khi về trời 
không để lai mồ mả bia đá, cũng không để lại cung điện 
lăng tẩm. Người và sói từng sinh ra, sống, chiến đấu và chết 
trên thảo nguyên, đến như thế nào khi đi như thế. Những 
dũng sĩ thảo nguyên từng đánh chiếm các thành luỹ và 
thành phố của mấy chục quốc gia, vậy mà cái chết của họ 
nhẹ như lông hồng, khiến cho những nhà khảo cổ đời sau 
đau đầu vì không khai quật được gì. Cái sinh mạng thảo 
nguyên nhẹ như lông hồng ấy, hoá ra rất tôn trọng sinh 
mạng của thiên nhiên và của đấng cao xanh, là tấm gương 
cho những chủ nhân của những lăng mộ đồ sộ Kim Tự Tháp, 
Tần Hoàng lăng, Thái Cơ lăng coi cái chết nặng tựa Thái 
Sơn. Người thảo nguyên thông qua sói mà đạt tới sinh mạng 
nhẹ tựa lông hồng cuối cùng về với thiên nhiên. Họ không 
thể thiếu một trong hai, sau khi thể xác tiêu tan, họ hoà với 
thiên nhiên làm một. 

Bột mịn lọt qua kế tay Trần Trận rơi xuống, có thể trong đám 


bụi này có tàn dư râu tóc người thảo nguyên. Thảo nguyên 
tháng nào, quý nào cũng có thiên táng đưa linh hồn người 
thảo nguyên lên trời. Trần Trận giơ cao hai tay ngửa mặt 
nhìn trời, cầu cho linh hồn họ bằng an hạnh phúc...” (trang 
272-273) 


Cuốn tiểu thuyết (nếu ta chấp nhận 7ôfem sói là tiểu thuyết) 
mở đầu bằng sự run sợ của Trần Trận trước một đàn sói anh 
bắt gặp trong đêm. Nhưng tiếp theo sự run sợ lại là sự kinh 
ngạc: con ngựa anh đang cưỡi dường như biết rõ anh là 
thằng ngốc lần đầu tiên đặt chân lên thảo nguyên, con ngựa 
đã nhiều lần tìm cách gợi ý cho anh ra những mệnh lệnh 
hợp lý, nhưng cuối cùng vì nó biết chắc ky sĩ là thằng ngốc, 
nên nó biết cách tự ý chiến đấu và thoát khỏi đàn sói để đưa 
anh trở về nơi hạ trại an toàn (trang 10). Chưa hết, ngay 
trong đêm run sợ đầu tiên ấy, Trần Trận cũng kinh ngạc 
nhận ra rằng sói không chỉ dữ, mà sói cũng nhát - nói cho 
đúng là sói cũng biết sợ - và sở dĩ vậy là vì sói thông minh, 
và vì sói thông minh nên mới có được cả hai khí chất đối lập 
nhau ấy, và cũng biết cả chỉ huy chiến đấu, biết tổ chức 
hành quân, biết phối hợp tác chiến (trang 26), chẳng khác gì 


con người. 

Ngạc nhiên với sói, lại ngạc nhiên với người! Đó là một đêm 
sói tấn công vào khu chăn nuôi cừu. Đêm ấy, cậu đã chứng 
kiến người phụ nữ thường ngày dịu dàng duyên dáng biết 
bao nhiêu thì vào đêm lâm trận đó lại dữ dội với sói bấy 
nhiêu để bảo vệ đàn cừu của mục trường. Những trang sách 
kể việc chị Caxưmai nằm đuôi sói kéo lùi không cho nó chạy, 
không chỉ kéo đuôi, còn bẻ gãy đuôi sói, cố sức kéo cho nó 
lộ cổ họng ra, tạo cơ hội cho chó xông vào ngoạm, đó là 
những trang tuyệt bút hấp dẫn độc giả ngay từ đầu (trang 
14-15-16). 

Đó cũng chưa lạ! Già làng Pi-lich đã giúp Trần Trận nhận ra 
rằng người thảo nguyên không tự dưng mà trở nên dũng 
cảm. Chính sói đã dạy những con người mù chữ ấy biết sống 
ngoan cường (trang 28). Những trang viết về sói bay, sói 
mưu mẹo, sói biết báo thù, sói biết chỉ huy, sói biết gửi và 
nhận thông tin cho nhau (trang 54) thực sự như những trang 
huyền thoại. Những trang viết mô tả đàn sói tiêu diệt cả một 
bầy ngựa các Mã quan sắp giao nộp cho cấp trên thật sự 
gây kinh hoàng cho người đọc: trong những trang viết này, 
ta biết được thế nào là phương pháp tấn công tự sát của sói. 
Những con sói liều mạng sống của mình nhảy thẳng vào 
bụng ngựa, cắn ngập bụng ngựa, đeo bám vào cái chết đó, 
đợi cho lòng ruột ngựa lòi ra và vó ngựa càng phi nhanh 
chạy trốn cái chết thì lại càng tự rút ruột và tự xé xác mình 
(trang 70-71). 

Chính từ thực tại đó mà Trần Trận nảy sinh tâm tư và càng 
ngày càng củng cố tâm tư muốn đi sâu vào những biểu hiện 


khó hiểu của cuộc sống thảo nguyên Nội Mông. Để hiểu sói 
thì hiểu được người, và hiểu được người thì mới hiểu được 
hết về sói. 

Chính sự “tìm hiểu” dẫn tới “hiểu biết” đã khiến các nhân 
vật trong tiểu thuyết chia sẻ được cùng nhau biết bao suy 
tư. Những đoạn viết về tục thiên táng mà người mục dân 
thảo nguyên thanh thản nhờ cậy sói dọn sạch xác người 
thân yêu của mình (trang 55-69); những đoạn mô tả tình 
yêu và phương pháp huấn luyện của sói mẹ với sói con chen 
lẫn những đoạn nói về Thành Cát Tư Hãn và các chiến binh 
của ông (trang 49, 51, 78...); những đoạn nói về cách thức 
sói tiêu diệt “thương binh” trong chiến trận và sự đồng cảm 
với phương thức duy trì quân số đau lòng ấy... thật sự đã gợi 
ý cho ta định nghĩa lại nhiều vấn đề, nào là về dũng khí, về 
nhân tính, về sự tàn nhẫn của sinh tồn... 

Còn chi tiết này nếu không nói ra thì tiếc. Trong vô vàn 
chuyện thảo nguyên Nội Mông được kể trong Tôtem sói ngay 
cả con chó cũng đầy tâm sự. Đó là trường hợp con Mực, một 
con chó bị xua đuổi. Nó bị người xua đuổi vì tật xấu ăn trộm 
thịt cừu nhà mình - một dạng tham nhũng vậy! Ở thảo 
nguyên, con chó nào hư như vậy thì bị chủ đuổi đi. Mà đã bị 
đuổi đi, không chết đói và chết rét thì cũng thành mồi cho 
sói. Nhưng con Mực thì lại biết hối lỗi. Nó lần mò về lều. Rõ 
ràng qua mấy trang sách, ta thấy nó như muốn xin lỗi cả 
nhà. Nó được Trần Trận chấp nhận cho được hối cải. Nhưng 
thỉnh thoảng nhìn thấy cừu béo, nó vẫn tắc lềm; những khi 
đó Trần Trận thấy rõ nó cũng “đấu tranh trong lòng”, và nó 
cố ý lảnh ra một chỗ khuất để tránh nhìn lâu vào điều cám 


O_ 
œ» 


Người viết 7ôfem sói ký tên Khương Nhung, một cái tên bịa 
đặt. Dĩ nhiên, bút danh nào mà chẳng bịa đặt. Nhưng vì sao 
bút danh này lại mượn của các “rợ” sống ở biên thuỳ Trung 
Hoa xưa? Khương, Nhung, Di, Địch... là những “rợ” không 
bao giờ chịu khuất phục chính quyền Trung Nguyên. Những 
“rợ” định cư hoặc du cư, song đều thoắt ẩn thoắt hiện, có 
lúc như thể bị tiêu diệt sạch, sau rồi lại bất ngờ xuất hiện. 
Những “rợ” luôn luôn khiến cho Triều đình không bao giờ 
được ăn ngon ngủ yên. Song đến thời hiện đại, chính xác là 
tới đầu thế kỷ 21 này, “rợ” Khương Nhung lại chỉ là một cá 
nhân. Ông ta không phi ngựa quấy đảo Trung Nguyên, ông 
ta nghiền ngẫm cõi lòng mình suốt hai mươi năm, rồi một 
bữa kia ông ta chui vào buồng khoá chặt cửa ngồi một mình 
suốt sáu năm, để viết một mạch được tiểu thuyết 7ôtem sói. 
Trong một tỉ rưỡi dân Trung Hoa hiện tại, chỉ có năm người 
biết tung tích nhà văn Khương Nhung, trong đó có tác giả và 
vợ. Sẽ hiểu được điều đó nếu ta biết rằng chàng sinh viên 
“Khương Nhung” kia từng chịu án hai năm tù sau khi đã 
sống sót qua vụ thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989, khi xe 
tăng Quân Giải phóng Nhân dân nghiền nát những sinh viên 
đấu tranh đòi dân chủ hoá đất nước. 

Phong trào dân chủ hoá kia đã tức nước vỡ bờ từ vô số chính 


sách cai trị đất nước quái đản của Mao Trạch Đông. Thế 
nhưng, bây giờ, gặp bất kỳ ai bên Trung Hoa, nếu được hỏi 
về nhân vật họ Mao, câu trả lời sẽ hệt như nhau “năm mươi 
phần trăm công, năm mươi phần trăm tội”. Có khi tỷ lệ xê 
xích, ba mươi bảy mươi hoặc bảy mươi ba mươi. Nhưng gần 
trăm phần trăm dân chúng có cùng giọng như vậy. Điều 
đáng sợ, ấy là cái sự “nhất trí cao” đến thế. Nhưng thế nào 
là “năm mươi phần trăm” hoặc thậm chí “ba mươi phần 
trăm” tội nhỉ? Khi một bà mẹ có một đứa con chết oan, khi 
đàn con có bố hoặc mẹ chết oan, thì bàn tay vấy máu đã 
gây ra một trăm phần trăm hay bao nhiêu phần trăm tội ác? 
Sao lại có hẳn một tỉ rưỡi người dễ dàng chấp nhận cái tỷ lệ 
dửng dưng đến vậy? 

Nhà văn Khương Nhung không lý giải thẳng vào chuyện này. 
Nhưng có hai đoạn văn rành rành là nhằm đúng vào chuyện 
đó. 

Ở trang 276, Khương Nhung cho nhân vật Trần Trận đốt 
phân sói để nghiên cứu xem câu cổ văn Phong hoả hí chư 
hầu, lang yên tứ khởi (đốt lửa đùa chư hầu, khói phân sói 
bay đen kịt) có đúng không. Nhưng khói phân sói bốc bay 
không có màu đen, mà lại màu trắng. Vậy là câu văn xưa đã 
sai từ biết bao đời. Vậy là cái giả chân lý đã được con người 
chấp nhận thành một giáo điều không bàn cãi, không phê 
phán. Khương Nhung viết: Khói sói không đơn giản là khói 
của phân sói, chỉ cần đốt một ít phân sói là biết liền. Nhưng 
vì sao hàng triệu người Hán bao nhiêu năm nay không đốt 
thử? 

Câu hỏi âu sầu đó như thể là bị bỏ qua nếu ta không chú ý 


đọc thêm đoạn văn này nữa ở trang 282 mô tả con sói già 
đang đói xông vào giữa đàn cừu bắt một con ăn thịt: 

“Giống cừu thậm ngu. Khi con sói ăn thịt con cừu mẹ, mấy 
chục con gần đấy kinh hoàng chạy túa ra, nhưng chỉ lát sau 
chúng trở lại bình tĩnh, thậm chí có những con còn gỗ móng 
tỏ vẻ sốt ruột hoặc xán lại gần xem sói ăn. Tiếp theo lại hơn 
chục con nữa xúm quanh. Cuối cùng, hơn trăm con cừu 
đứng chen chúc vòng trong vòng ngoài đường kính dễ đến 
ba mét, nghển cổ mà nhìn sói ăn đồng loại...” 


Trên kia đã nói rằng Tôtem sói là cuốn sách như một tấm 
gương đạo sĩ. Nó làm cho độc giả nhìn thấy hình bóng mình 
rành rọt. Chẳng biết sách ấy có bán chạy không? Ở Trung 
Hoa, trong một tỉ rưỡi dân, sách chỉ mới bán được dăm bảy 
triệu bản, cả in lậu bán lậu thì chừng mươi lăm triệu bản. 
Chục triệu người Trung Hoa đã mua 7ôtem sói. Chắc là còn 
có nhiều người đọc ké nữa. Liệu có bao nhiêu triệu bạn đọc 
tâm đắc? Bao nhiêu triệu bạn đọc nhìn qua tấm gương đạo 
sĩ ấy mà không thấy hổ thẹn? 

Xin cảm ơn Trân Đình Hiến, người Việt Nam đầu tiên đọc 
Tôtem sói mà không thấy hổ thẹn, đã hào hứng và lẳng lặng 
ngồi trên căn gác hẹp phố Phan Bội Châu để chuyển về 
nước ta năm mươi vạn chữ tương ứng với một đàn năm mươi 


vạn con sói... 
Hà Nội, ngày 5 tháng 8-2007 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Talawas 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 10 tháng 8 năm 2007 


